


Lan Dinh Täp Tu 


Vuong Hi Chi 


Chao mừng các ban đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 





Vuong Hi Chi 
Lan Dinh Táp Tu 


Vuong Hi Chi (c.303 - c.361), người huyện Thiệu Hưng, 
tỉnh Chiết Giang, sống thời Đông Tan, là nha thu pháp nổi 
tiếng trong lịch sử hội hoạ Trung Quốc. Bài tựa sau đây ông 
viết cho tập thơ do các bạn ông sáng tác trong một buổi hội 
thơ ở Lan Đình, núi Hội Kê. Buổi hội này tổ chức nhân dịp lễ 
“hé”. Lễ “hé” là lễ trừ tà, tẩy uế gồm có lễ xuân hé tổ chức 
vào ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch, và thu hễ tổ chức vào 14 
tháng 7 âm lịch, (tính theo tây lịch, buổi hội thơ này nhằm 
vào ngày 22-4-353). 

Thuở xưa khi vào cuối xuân khí trời chuyển ấm, người ta 
thường ra nơi bờ sông, suối làm lễ tẩy uế, tắm rửa - theo tín 
ngưỡng thì để trừ đi tà khí của mùa đông lạnh khi khí trời 
ấm lên. Sang đến đời Lục triều thì thì ý nghĩa trừ tà mất đi, 
buổi lễ trở thành một dip hop mặt của các văn nhân thi sĩ. 
Vào hôm ấy Vương Hi Chi cùng với 41 thi khách tham gia 
buổi hội thơ, tham dự trò chơi thả chén đặt thơ. Trong trò 
chơi này mọi người sẽ theo thứ tự già trẻ ngồi dọc theo bên 
bờ suối, những chén rượu được thả trôi xuống từ đầu dòng 
nước, lần lượt các thi nhân được mời hạ bút sáng tác một bài 
thơ trước khi cái chén trôi qua trước vị trí của mình. Nếu 
không xong thì sẽ bị phạt rượu. Chỉ có 26 người được cuộc 
trong trò chơi này. Và 26 bài thơ đó được tập thành trong thi 
tập Lan Đình. Thi tập này được Vương Hi Chi viết lại bằng 
một bút pháp tinh xảo của riêng ông, gọi là thể “hành”; từ 
đó trở về sau những người luyện viết chữ đẹp “Thư Pháp” 


thudng mó phöng lôi viét cúa óng dé viét thanh nhüng täm 
thiếp tang cho nhau mà người đời thường gọi là thiếp Lan 
Đình. Trong truyện Kiều, Hoạn Thư khen Kiều viết chữ đẹp có 
câu: “Khen rằng: Bút pháp đã tinh, So vào với thiếp Lan 
Đình nào thua!” Nguyên bản thủ bút của Vương Hi Chi giờ 
đây không còn nữa, tương truyền là vào đời Đường, Đường 
Thái Tông vì quá mê thư pháp của Vương Hi Chi đã ra lệnh 
chôn những bức họa thư đó cùng với mình. 





Cảnh các thi nhân thời nay đang tham dự trò chơi “thả chén 
đặt thơ” ở thắng tích Lan Đình, huyện Thiệu Hưng. 


LILLIL 
LILL 


LILHILLTLILILILTLILILILILILLITILLILLILILILILILILILILILILILILILLILILILILILILILILILILILILILILILILI 


LILILLILILILILILTILILILHLILILILILILILILLI LILULILILILILILLILILILLILILILILILILILILILILILILILILILILI 
LILILLILILILILILTILILILTLILILILILILILILILILILILLILILILLILILILILILILILILLILILILILILI 0000000 
LLILLILLILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILI 
LILILILILILILILILTLILILLILILI LHHLHLILILLILILILILILILILLILILILLILILILILILILILILILILILILILILILILI 
LLILILILILILILILTLILILLILILILILILILILILILILILLILILILLILILILILILILILIL 0000000000000 
LLILLILLILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILI 
LILLILIHLHLLILI О000000000000000000000000000000 

Lan Đình Tập Tự 

Vương Hi Chi 

Vĩnh Hoà cửu niên, tuế tại Quý Sửu, mộ xuân chỉ sơ, hội ư 
Hội Kê sơn âm chỉ Lan Đình, tu hễ sự dã. Quần hiền tất chí, 
thiếu trưởng hàm tập. Thử địa hữu sùng sơn tuấn lĩnh, mậu 
lâm tu trúc; hựu hữu thanh lưu kích thoan, ánh đới tả hữu. 
Dẫn dĩ vi lưu thương khúc thuỷ, liệt toạ kỳ thứ; tuy vô ty trúc 
quản huyền chi thịnh, nhất thương nhất vịnh, diệc túc dĩ 
sướng tự u tình. Thị nhật dã, thiên lãng khí thanh, huệ 
phong hoà sướng; ngưỡng quan vũ trụ chi đại, phủ sát phẩm 
loại chi thịnh; sở dĩ du mục sính hoài, túc dĩ cực thị thính chi 
ngu, tín khả lạc dã. 

Phù nhân chi tương dữ, phủ ngưỡng nhất thế, hoặc thủ chư 
hoài bão, ngộ ngôn nhất thất chi nội; hoặc nhân ký sở thác, 
phóng lãng hình hài chi ngoại. Tuy thú xá vạn thù, tĩnh táo 
bất đồng; đương kỳ hân ư sở ngộ, tạm đắc ư kỷ, khoái nhiên 
tự túc, bất tri lão chi tương chí. Nai kỳ sở chi ký quyện, tình 
tùy sự thiên, cảm khái hệ chi hi. Hướng chi sở hân, phủ 
ngưỡng chỉ gian, dĩ vi trần tích, do bất năng bất dĩ chi hứng 
hoài; huống tu đoản tuỳ hoá, chung kỳ ư tận. Cổ nhân vân: 
“Tử sinh diệc đại hi.” Khởi bất thống tai! Mỗi giám tích nhân 


húng hoai chi do, nhuoc hop nhát khé; vi thuöng däc lám 
van ta di&u, bat nang du chi u hoài. Có tri nhät tú sinh chi 
hu dán, té Banh Thuong chi vong täc. Häu chi thi kim, di&c 
do kim chi thi tich, bi phu! 


Сб liét tu thi nhän, luc ky só thuät, tuy thé thu su di, só di 
hứng hoài, kỳ tri nhất dá. Hậu chi giám dã, diéc tương hữu 
hoài ư tư văn. 

Bài tựa cho Lan Đình thi tập 


Năm Kỷ Sửu, Vĩnh Hoà thứ chín, sắp vào cuối xuân; cùng 
họp nhau nơi Lan Đình, phía bắc núi Hội Kê, soạn lễ trừ tà. 
Quần hiên già trẻ đều đến. Đất ấy có núi cao non xinh; rừng 
xanh tốt, trúc vút cao; thêm suối trong cuộn chảy, lấp loáng 
bóng đôi bờ. Theo dòng nước uốn lượn có thể thả chén rượu 
đặt lời thơ. Hết thảy đều chia thứ bậc cùng ngồi. Tuy vắng 
tiếng đàn sáo ca xang, nhưng một chén rượu, một lời ngâm 
cũng đủ vui mà bày giải khối tình u uẩn. Ngày hôm ấy trời 
trong mây lành, gió mát ru êm. Ngưỡng trông trời vũ trụ bao 
la, cúi xem đất muôn loài tươi tốt. Buông lòng cảm hứng 
theo đôi mắt dõi trông, cũng đủ thích mắt vui tai. Thật 
sướng lắm thay. 

Phàm người cùng người tương hội chỉ là trong thoáng chốc 
của cuộc đời; có người khi giao tiếp giữ kín hoài bão bên 
trong, có người phóng lãng hình hài ký thác lòng mình ra 
ngoài lời. Khi buông thả, khi nắm giữ; lúc lặng, lúc mau khác 
biệt muôn vàn. Tuy vậy mà vẫn lấy làm vui, dầu trong chốc 


lat, chang biét tudi gia dang den. Röi khi tu than mon mdi, 
tam tinh theo su vật đổi thay, khiến long đầy cảm khái. 
Niềm vui giờ đây trong khoảnh khắc bỗng biến thành vết bụi 
mờ, như thế thì lòng ai không luyến tiếc. Huöng chi cuộc đời 
dài ngắn biến hoá, rồi cũng đến lúc tận chung. Người xưa 
thường nói: “Việc tử sinh là việc lớn.” Há chẳng xót xa ư! Mỗi 
khi xét đến cảm hứng trong văn chương của người xưa rồi 
cùng hợp lại, thì lòng ta lại vì lời văn mà trỗi mối u hoài 
không giải rõ được vì sao. Cố khăng cho sống chết như một 
là chuyện hư dối, lấy cái thọ của Bành Tổ mà so với cái yểu 
của Thương Sinh(1) là giả vọng. Đời sau nhìn lại nay cũng 
như nay nhìn lại xưa, cả đều buồn thay! 

Vậy đây theo thứ tự các thi nhân mà chép lại; tuy tuổi tác 
chẳng đồng, sự việc có khác nhưng lòng hoài cảm thì như 
nhất. Người sau xem lại, hẳn vì lời thơ mà gợi niềm thương 
cảm hơn chăng. 


Trương Củng phỏng dịch 
1) Bành Tổ thọ đến tám trăm tuổi, Thương Sinh thì chết yểu. 


Nguön: http://vnthuquan.net 
Phät hanh: Nguyén Kim Vÿ. 


Nguön: Truong Cüng 
Duoc ban: Ct.Ly dua l&n 
vao ngay: 10 tháng 3 nam 2005 


